1. chuong Ï: tong quan ve Internet 
1. Các khái niệm cơ bản của Internet 
2. Cach su dung : 
1. BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TRÌNH CHIẾU 
POWERPOINT TRONG DẠY HỌC ĐỊA LÝ CHO 


SINH VIÊN SƯ PHAM KHOA ĐIỊA LÝ TRƯỜNG 


HH ——————————;z————: 


ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NẴNG. 
2. chuong II 
1. mục 1 


1. ICDL 


Các khái niệm cơ bản của Internet 
Phần này trình bày về lịch sử ra đời của Internet, các thuật ngữ thông 
dụng trên Internet... 


Internet là gì, phân biệt với World Wide Web 


Lịch sử ra đời cỦa Internet - Một số mốc đáng chú ý 


Năm 1969, mạng ARPAnet của bộ Quốc phòng Mỹ được thành lập. 
(ARPA là viết tắt của từ Advanced Research Projects Agency - CƠ 
quan các dự án nghiên cứu cao cấp, net là mạng ) với mục tiêu là: 


© Là mỘt mạng máy tính có khả năng chịu đựng các sự cố (ví dụ 
một số nút mạng bị tấn công và phá huỷ nhưng mạng vẫn tiếp 
tục hoạt động). 

o _ Mạng cho phép một máy tính bất kỳ trên mạng liên lạc với mọi 
máy tính khác. 


Năm 1982, bộ giao thức TCP/IP được thành lập 
(TCP/IP=Transmission Control Protocol/ Internet Protocol). Đầy là 
giao thức giúp cho các máy có thể dễ dàng truyền thông với nhau và 
cũng chính là giao thức chuẩn trên Internet cho đến ngày nay. 

Năm 1983, ARPAnet sử dụng bộ giao thức TCP/IP và sau đó, Tổ 
chức Khoa học Quốc gia của Mỹ (National Science Foundation - 
NSF) tài trợ cho việc xây dựng NSFnet thay thế cho ARPAnet. 

Năm 1986 NSEnet liên kết 60 đại học Mỹ và 3 đại học châu Âu. 
Điểm quan trọng của NSEFnet là nó cho phép mỌi người cùng sử 
dụng 

Năm 1991, tại trung tâm nghiên cứu nguyên tử Châu Âu CERN, Tim 
Berners Lee triển khai thành công dịch vụ World Wide Web (WWW). 
Chính nhờ dịch vụ này mà người sử dụng tìm thấy ở mạng máy tính 
toàn cầu có nhiều điều hấp dẫn. 

Năm 1993 NSF lập InterNIC cung cấp nhiều dịch vụ mới, khái niệm 
Internet, mạng thông tin toàn cầu được hình thành. 


e_ Ngày nay Internet thực sự là mạng máy tính của toàn cầu với việc 
cho phép mỗi người đều tìm thấy ở đó dịch vụ mà mình cần đến 

© Tháng 12 năm 1997, Việt Nam chính thức tham gia kết nối vào mạng 
lưới toàn cầu Internet. 


World Wide Web (WWW) và Internet khác nhau nhƯ thế nào? 


e‹ WWVW là một dịch vụ triển khai trên Internet. Người ta thường nói 
WWW là dịch vụ trang tin toàn cầu. Như vậy, WWW chỉ là một 
phần của Internet. 

e Internet bao hàm tất cả thiết bị cấu thành (phần cứng) và các dịch vụ 
triển khai trên đó (phần mềm) bao gồm dịch vụ trang tin toàn cầu 
(WWW), dịch vụ truyền tệp tin (File Transfer Protocol - FTP), dịch 
vụ thư tín điện tử (Email) và dịch vụ nhóm thông tin (Newsgroup). 

e« WWW bao gồm các trang thông tin có ký tự, hình ảnh và các hiệu 
ứng...mà bạn có thể xem bằng các trình duyệt web (Web browser), ví 
dụ nhƯ Microsoft Internet Explorer (IE) hoặc Netscape Navigator. 


Các thuật ngữ HTTP, URL, Hyperlink, ISP, FTP 


HTTP (HyperText Transfer Protocol) 


© HTTP là viết tắt của HyperText Transfer Protocol, giao thức truyền 
tệp tin siêu văn bản. Trình duyệt web sử dụng giao thức này để truy 
xuất và tải về các trang thông tin và các hình ảnh từ máy chủ. Chính 
vì vậy mà bạn có thể thấy ở ở tiêu đề địa chỉ trang thông tin nào 
cũng mở đầu bằng hitp. 

e_ Ví dỤ, bạn có thể sử dụng trình duyệt web truy xuất vào trang thông 
tin của Đại học Quốc gia Hà Nội bằng cách gõ vào ô địa chỉ 
http:/www.vnu.edu.vn. 


URL (Uniform Resource Locator) 


URL (Uniform Resource Locator), bộ định vị tài nguyên thống nhất. 
Cấu trúc của URL bao gồm: Tên của giao thức (thường là HTTP 
hoặc FTP), sau đó là địa chỉ của máy tính mà bạn muốn kết nối đến, 
rồi đến vị trí cỦa tài nguyên cần truy xuất. 

Ví dụ về một URL là “fpt://ftp.vnu.edu.vn/ebooks/” sẽ hướng dẫn 
trình duyệt web của bạn sử dụng giao thức giao thức FTP để kết nối 
đến máy chủ của Đại học Quốc gia, vào thư mục ebooks (sách điện 
tử) để có thể tải về các tài liệu. 


Siêu liên kết (Hyperlink) 


k 


Hyperlink, siêu liên kết, là một phần văn bản (hay hình ảnh) của 
trang Web, mà khi bạn nhấn chuột vào đó sẽ tự động thực hiện một 
trong các thao tác sau đây: 


Đưa bạn đến phần khác của trang: 

Đưa bạn đến một trang web khác trong cùng một website; 

Đưa bạn đến một trang web khác trong website khác; 

Cho phép bạn tải về (download) một tệp tin; 

Chạy một ứng dụng, trình diễn một đoạn video hoặc âm thanh. 


Để nhận ra đâu là siêu liên kết, đâu là các dòng văn bản có màu hoặc 
có gạch chân, bạn nên đưa chuột đến khu vực đó. Thông thường, 
con trỏ chuột sẽ biến thành hình bàn tay (hình minh hoạ) hoặc ở 
thanh trạng thái (status bar) phía dưới sẽ hiện ra đích đến (target) 
nếu như bạn đang trỏ chuỘt đúng vào siêu liên kết. 


Hình: Biểu tượng con trỏ chuột tại siêu liên kết 


Hình ảnh minh hoạ dưới đây là một phần của trang web của Trung 
tâm Đào tạo và sát hạch, Viện Công nghệ Thông tin, ĐHQG Hà NỘI. 


Những dòng chữ có gạch dưới chính là các siêu liên kết. Theo mặc 
định thì các ký tự trong siêu liên kết đó có màu xanh dƯơng. 


23 1nternational Computer Driving Licence (ICDL}) - Microsoft TiEEFIEE EMDIOFEE ~òÍ|n| x 


Ele Edit View Favorites Tools Help |“ 
@z-+ - @œ- IxÌ |£] đn | „` search SẲ Favortes (Q) meda ©\ xẻ 


Address [ế) han: ĐSb iti.vnu,edu, k¿nfcdj x| E]« JSC » 


duhá của chương trình ICDL - 
Internatianal  Computer  Driving 
License, là một ph trình chuẩn 
—haá đã được nhiều nước trên thể, 


Chuột đang trỏ vào siêu liên kết, thanh 
trạng thái hiển thị đích đến 


ISP (Internet Service Provider) 


se _ISP, nhà cung cấp dịch vụ Internet, là nơi bạn đăng ký thuê bao hoặc 
đăng ký sử dụng nếu muốn có quyền truy xuất dịch vụ Internet. ISP 
sẽ giúp bạn kết nối với Internet thông qua đường dây điện thoại 
hoặc đường dây thuê bao số tốc đỘ cao. Ở Việt Nam, danh sách các 
ISP có thể kể đến như VDC, FPT, Vietel, Netnam... 


FTP (Eile Transfer Protocol) 


e«_FTP, giao thức truyền tệp tin, là cách thức để truyền dữ liệu từ nơi 
này đến nơi khác qua mạng Internet. Giao thức này thường được sử 
dụng để tải về hoặc đưa lên Internet các tệp tin có dung lượng lớn. 

© Bạn có thể không cần quan tâm cách thực hiện của FTP mà trong 
hầu hết các trường hợp, chỉ cần nhấn chuột vào một liên kết cho 


phép tải về tệp tin trong trang web thì trình duyệt sẽ thực hiện các 
thao tác truyền FTP cho bạn. Điều bạn cần quan tâm là cần phải tải 
về tệp tin có tên là gì hoặc mình sẽ đặt tên mới cho tệp tin là gì và 
sẽ lưu trữ nó ở đâu trong máy của mình. 

e Các chương trình FTP thông dụng giúp bạn có thể nhập vào địa chỉ 
của máy chủ cần truy xuất tới, tên và mật khẩu đăng nhập (nếu có) 
và các giao diện để bạn có thể dễ dàng tải về hoặc đưa lên các tệp 
tin của mình, ví dụ chương trình Total Commander, WSEFTP, 

CuteF TP... 


Các thành phần và cấu trúc một địa chỉ trang Web. 


Các Website và URL 


se Website, khu vực chứa web, là nơi các trang web được lƯu trên một 
máy chủ WWW và có thể được truy cập tỪ Internet. 

e Trong sỐ các trang web thuỘc website này, có mỘt trang Homepage 
(trang chủ) là trang sẽ được máy chủ gọi ra đầu tiên khi người dùng 
truy cập vào vùng này. TỪ trang chủ, người dùng sẽ đi theo các siêu 
liên kết để đi tới các trang web khác trong web site. 

e Mỗi website có một địa chỉ, bạn cần phải biết được địa chỉ này để 
có thể truy xuất tới được website đó. 

s Địa chỉ của một website được cho dưới dạng URL, ví dụ địa chỉ 
website của Trung tâm Đào tạo và Sát hạch, Viện Công nghệ Thông 
tin, Đại học Quốc gia Hà Nội: http:/www.iti.vnu.edu.vn/icdl/. 


Trình duyệt web (Web browser) là gì? Công dụng cỦa nó. 


Trình duyệt web (Web browser) là gì? 


e©_ Trình duyệt web là phần mềm giúp bạn có thể xem được thông tin 
tỪ các website trên Internet. Có rất nhiều trình duyệt web khác nhau, 
ví dụ như trình duyệt web Internet Explorer (IE), Netscape 
Navigator/Communicator (Netscape), Opera, MyIE2, Mozilla 


FireBird, Avant... trong đó phổ biến hơn cả là phần mềm trình duyệt 
IE 

e Mỗi phần mềm trình duyệt đều có các phiên bản khác nhau, phiên 
bản mới nhất là phiên bản có nhiều tính năng hơn các phiên bản 
trước đó. Tuy nhiên, các chức năng sử dụng cơ bản của trình duyệt 
như lùi (back), tiến (forward), làm tươi (refresh)... đều giống nhau và 
người dùng chỉ cần biết sử dụng một loại trình duyệt là có thể rất 
dễ dàng học cách sử dụng các trình duyệt khác để có thể truy xuất 
và xem các thông tin trên Internet. 


Firefox 


N Netscape'7.0 


Opera 


Máy tìm kiếm (Search Engine) là gì? Công dụng cỦa nó. 
Máy tìm kiếm tìm kiếm là gì? 


«. Máy tìm kiếm là một hệ thống cho phép tìm kiếm các thông tin trên 
Internet theo yêu cầu của người dùng. Người dùng muốn tìm thông 
tin trên Internet chỉ cần truy xuất vào địa chỉ của máy tìm kiếm, gõ 
từ khóa hoặc nội dung cần tìm và đợi máy tìm kiếm trả về kết quả. 
Thông thƯờng, màn hình làm việc mặc định cỦa máy tìm kiếm chính 
là trang chủ của website chứa máy tìm kiếm đó. 

se. Máy tìm kiếm có các chức năng lưu trữ thông tin về các website trên 
Internet. Nó chỉ bao gồm thông tin về các website được người dùng 
dẫn hướng cụ thể, hoặc các website mà nó tự tìm thấy. Chính vì vậy 
mà các máy tìm kiếm này không bao gồm thông tin của tất cả các 
website trên mạng. Có nhiều máy tìm kiếm của nhiều hãng khác 
nhau và kết quả trả về là khác nhau kể cả khi người dùng sử dụng 
cùng một từ khóa. 

e Các máy tìm kiếm nổi tiếng trên thế giới có thể kể đến 

e Hình minh họa là trang chủ của website tìm kiếm google. Bạn chỉ 
cần mở trình duyệt web, gõ vào ô địa chỉ http://www.google.com rồi 
nhập vào từ khóa hoặc thông tin cần tìm trong ô tìm kiếm (Ví dụ từ 
khóa “ADSL là” để tìm định nghĩa về ADSL, chú ý dấu ngoặc kép 
để chỉ đó là một cụm từ gần nhau) rồi nhấn chuột vào nút Google 
Search. 


S Google - Microsoft Internet Ewplorer 


Ele Edit View Favortes Tools Help 
ñdrdress FT http:jjuww,gaogle.corm.vnj/ 


Việt Nam 


Internet HìnhÀnh Nhóm Thư Muc 


" an Tỉm kiểm Nẵng cao 
ADSL là! D 
Tùy chan 


Tìm kiếm với Google Im Fseling Lucky Dung Cụ Ngồn Ngữ: 


Tìm kiếm: £° mạng lưới C những trang từ nước Việt Nam 


EI 
[Ï | j@mem ¿ 


Trang chủ của máy tìm kiếm google, 
đang tìm với từ khoá “ADSL là” 


«Sau khi nhấn chuột vào nút Tìm kiếm với google trang dưới đây sẽ 
hiện ra: 


Address Eï http; //www.qgaogle.com.vnjsearch?hl=vi&q=%22AD5L+l%C3%A0 Y Gn 


Internet Hình Ảnh Nhóm Thư Muc 


Google m==—————— 


Tìm kiếm: f° mạng lưới những trang từ nước 


Internet Các kết quả 1 - 10 của khoäng 1.380 kết quả có nội dung "ADS 


Vietnam Informatics::Phân mềm - ADSL là gì??? 

.... Phân mềm. ADSL là gì??? ADSL là mạng internet có tổ độ 

cao.Ai cũng biết. Mhưng các bạn có thê cho tôi hỏi ... 
www.vninfnrrnatics.corr/nortal# NewsTopic/Software/123492844/ - 51k - xị 


¡| | &@memmẽ  — ⁄ 


Kết quả tìm được 


e Kết quả trả về là danh sách các website có chứa cụm từ bạn đang 
cần tìm. Mỗi kết quả bao gồm tiêu đề trang web có chứa cụm từ đó, 
nội dung tóm tắt của đoạn có chứa cụm từ đó trong website và địa 
chỉ liên kết tới trang có chứa từ đó. Đây là các thông tin cho phép bạn 
có thể đánh giá và sau đó quyết định nên đến trang này hay trang kia. 
Nhấn chuột vào tiêu đề các trang kết quả, bạn sẽ đến được với 
trang web mình cần. 


Cookie là gì? Internet cache (bộ nhớ đệm) là gì? 


Cookie là gì? 


e Cookie là các thông tin lưu trong máy của bạn do các website bạn đã 
từng truy nhập ghi vào. Các thông tin này được lưu trong các file văn 
bản nhỏ, bao gồm các thông tin về quá trình truy xuất web của bạn 
hoặc các thông tin cá nhân mà bạn đã từng khai báo với trang web đó. 

© Ưu điểm của cookie là sau khi bạn đã đăng nhập vào một hệ thống 
nào đó, lần sau bạn sẽ không phải đăng nhập lại nữa, nếu bạn cho 
phép website đó sử dụng cookie để lưu trữ các thông tin này. Ngoài 
ra, mỘt sỐ trang web cho phép đưa bạn đến ngay trang mà bạn đang 
truy nhập dở dang từ lần trước nhờ đọc các thông tin trong cookie 
trong máy của bạn. Như vậy, cookie giúp bạn có thể truy xuất nhanh 
hơn, tiện dụng hơn, đúng theo các sở thích cá nhân hơn. 

© Nhược điểm của cookie là dễ bị lợi dụng. Người khác sử dụng máy 
của bạn hoàn toàn có thể đăng nhập hệ thống như vai trò của bạn. 
Chưa kể, các virút hoặc các chương trình lấy trộm thông tin sẽ dựa 
vào cookie để kiểm soát xem bạn đã từng đi đâu, làm gì và có những 
thông tin gì... 


4 Temporary Internet Files mí 
Ele Edit View Favortes Tools Help “ 

@:-‹ * +) x ở Lạ. Seanh 4 Folders [gnE 

Address |_) C:\Documert and 5ettings\MinhdniLocal 5ettings\Temporary Internet f *| ÉỔ 6o 


Internet Address 
KÈÌ Caokie:minhdn.... Cookie:minhdn@cnn.comj 
Eì Cookie:minhdn... Cookie:minhdn@getskinned.arg__1 


^ 


Folder Tasks Ầ 


Kế share this folder 


FÈÌ Cookie:minhdn.... Cookie:minhdn@google.com.vn, 
3| Conkie:minhrn... _ Cookie:minhdn@googls.comj/ 

EÈÌ Cookie:minhdn... Cookie:minhdn@insightexpress. 
EÈÌ Cookie:minhdn... Cookie:minhdn@mail.vnu.edu.v 


ther Places Â 


(CÔ Local Settings ÊÌ Cookie:minhdn... Cookie:minhdn@mediaplex.com, 
@ My Documents El Cookie:minhdn... _Cookie:minhdn@microsoft.comj vị 
(% Sharerl FinritrnenF< >xị ___ L2 ⁄ 


Hình: Các tỆp tin cookie trong máy tính 


Internet cache là gì? 


e Thông tin tỪ Internet về tới máy tính sẽ được lưu trỮ tại một vùng 
trong ổ cứng máy tính của bạn, sau đó mới hiển thị ra màn hình. 
Vùng lưu trỮ này gọi là vùng nhớ đệm thông tin trên Internet 
(Internet Cache). Do vậy, nếu đã tỪng mở một trang web nào đó ra 
rồi thì khi bạn quay lại website đó thì các thông tin sẽ được tải ngay 
từ vùng nhớ đệm này và chỉ cập nhật những phần thay đổi. 

e_ Ưu điểm của vùng nhớ đệm là tốc đỘ truy xuất rất nhanh (nếu bạn 
đã tỪng vào một trang, nhất là trang có nhiều ảnh và sau này có nhu 
cầu truy xuất lại) do không phải tải toàn bộ thông tin tỪ Internet. 
Vùng nhớ đệm còn giúp bạn có thể xem lại các thông tin mà bạn đã 
tỪng truy xuất nhờ kết hợp với các chức năng history (lịch sử) và 
work offline (làm việc không trực tuyến) sẽ nói ở phần sau. 

‹ Nhược điểm của vùng nhớ đệm là đôi khi khiến người dùng phải 
xem các thông tin đã cũ nếu không để ý các thông sỐ ngày tháng. Để 
tránh điều này, bạn cần thỉnh thoảng sử dụng chức năng làm tươi 
(refresh, sẽ nói ở phần sau) để có thể luôn luôn lấy được những 


thông tin mới nhất từ phía máy chủ. 


e _ Ngoài ra, vùng nhớ đệm cũng là nơi trú chân của virút khi bắt đầu 
lây lan vào máy tính của bạn thông qua con đường Internet. Như vậy, 
bạn cần chú ý và quản lý vùng nhớ đệm thật tốt. 


ạ Temporary Internet Files _-_|nl| xị 


Fle EdL View Favories Tools Help “% 


@=--‹ x 2) x 3 Lạ Seanh ¡.__ Folders |ET- 
Address E C:1Doacurnents and 5ettings\MinhdntLacal 5ettings\Temporary Internet File: vị G0 
^ˆ 


^ | Name Internet Address ^ 


Folder Tasks Ầ Ỉ http:/jwwuw.vnexpress.netjViet,.. 
R ®ì test2.jng http;//ww,vnexpress.net/Viet,.. 
KỜ Share this folder (EÌtranh3.jpg http;j//www,vnexpress.net/Viet... 
®ì vinasat.jpg http;//www,vnexpress.net/Viet... 
0ther Places ^ ®#ì web.jpg http;//www,vnexpress.net/Viet... 
®ì 15-tomn.jpg http;//uww,vnexpress.net/Viet,., 
(Cô Local 5ettinas ®#ì tc-vangmienan... http;//wwww,vnexpress.netjViet... 
@ My Documenits (EÌvang1b.jpg http://laa,vnexpress,net/Viet... ¬ 
B Shared Documents tì 041 102_Toyot. ÿ DU DO ẺNG DIGGG PHI ng .: FC 
) By Network Places xvị‹ +Í 4 


Các tỆp tin trong vùng nhớ đệm 
Internet Cache 


BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TRÌNH CHIẾU POWERPOINT TRONG DẠY 
HỌC ĐỊA LÝ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM KHOA ĐỊA LÝ TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NĂNG. 

Trong xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, Ởở các trường Đại 
học, Cao đẳng và các trường phổ thông bên cạnh việc đổi mới phương 
pháp dạy học thì việc trang bị những phương tiện và trang thiết bị kỹ 
thuật dạy học hiện đại là rất cần thiết. Đó là yêu cầu có tính chất khách 
quan và cấp thiết của tất cả các môn học nói chung, trong đó có môn Địa 
lý, nhằm tích cực hoá hoạt động học tập, phát huy tính chủ động, sáng 
tạo và năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, 
việc đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng các phƯơng tiện và trang 
thiết bị kỹ thuật trong dạy học như thế nào cho phù hợp, đạt kết quả cao 
còn tuỳ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau, trong đó người giáo viên đóng 
vai trò rất quan trỌng. 


BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG TRÌNH CHIẾU POWERPOINT TRONG DẠY 
HỌC ĐỊA LÝ CHO SINH VIÊN SƯ PHẠM KHOA ĐỊA LÝ TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC SƯ PHẠM ĐÀ NĂNG 


DEVELOPING POWERPOINT PRESENTATION SKILLS IN 
TEACHING GEOGRAPHY TO TEACHER STUDENT OEF THE 
DEPARTMENT OE GEORGAPHY, DANANG TEACHER TRAINING 
COLLEGE 


Trong xu thế phát triển của khoa học kỹ thuật hiện nay, Ở các trường Đại 
học, Cao đẳng và các trường phổ thông bên cạnh việc đổi mới phương 
pháp dạy học thì việc trang bị nhỮng phương tiện và trang thiết bị kỹ 
thuật dạy học hiện đại là rất cần thiết. Đó là yêu cầu có tính chất khách 
quan và cấp thiết của tất cả các môn học nói chung, trong đó có môn Địa 
lý, nhằm tích cực hoá hoạt động học tập, phát huy tính chủ động, sáng 
tạo và năng lực tự học, tự nghiên cứu của học sinh, sinh viên. Tuy nhiên, 
việc đổi mới phương pháp dạy học và sử dụng các phƯơng tiện và trang 
thiết bị kỹ thuật trong dạy học như thế nào cho phù hợp, đạt kết quả cao 
còn tuỳ thuộc vào nhiều nhân tố khác nhau, trong đó người giáo viên đóng 
vai trò rất quan trỌng. 


In the current trend of science and technology development, in addition to 
renovation In teaching methodology, equipping Insfitution with modern 
teaching facilities is essential in universities, colleøes and schools. There ïs 
an objective and crucial needs of all disciplines in general, and of 
øeography In parfticular to activate learning acfivities, and to enhance 
learns? acfiveness, inifiative, independence and autonomy ïn learning. 
However, how to innovate teaching methodology and to use facilities in 
teaching so that they are appropriate and effective depends on a variety of 
factors among which the teacher plays a crucial role. 


1. Đặt vấn đề: 


Hiện nay, trong dạy học Địa lý việc sử dụng các phương tiện và trang 
thiết bị kỹ thuật là rất cần thiết và bổ ích. Bởi vì, nhờ các phương tiện 
này mà việc khai thác và xử lý thông tin đạt hiệu quả rất cao trong quá 
trình dạy học. Việc sử dụng các phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật 
như thế nào cho phù hợp, đạt kết quả cao đã được nhiều nhà nghiên cứu 
khoa học, lý luận dạy học đề cập đến ở nhiều khía cạnh khác nhau. 


Để giúp cho các bạn sinh viên Sư phạm Địa lý, trường Đại học Sư phạm 
Đà Nẵng có những kỹ năng, kiến thức cần thiết trong dạy học Địa lý ở 
nhà trường phổ thông có sử dụng trình chiếu PowerPoint đạt được hiệu 
quả cao, đáp ứng được nội dung bài dạy. Tác giả xin đưa ra một số thao 
tác cƠ bản khi sử dụng PowerPoint để trình chiếu nội dung bài giảng Địa 
lý. 

2. Nội dung: 

2.1. Khởi động và thoát khỏi Microsoft PowerPoint: 

2.1.1. Khởi động (mở - Open) Microsoft PowerPoint: 

- Chọn Start (thanh TaskBar) Programs Microsoft PowerPoint. 


- Hoặc Start Programs Microsoft Office Microsoft PowerPoint. 


2.1.2. Thoát khỏi (đóng - Close) Microsoft Powerpoint: 


- Nhấn Close (dấu X góc phải trên màn hình). 


- Hoặc menu Eile Exit. 


2.2. Xây dựng bản trình chiếu PowerPoint: 


l2 


: F - = 


Click to addl title 


Click to add subtitle 


- Tạo bản trình chiếu: Mở Microsoft Office xuất hiện hộp thoại: 
+ Nhấn chuột vào Click to add title: Ghi tiêu đề của bài trình diễn. 
+ Nhấn chuột vào Click to add subtitle: Ghi nội dung của bài trình chiếu. 
- Thêm một bản trình chiếu mới: 

+ Mở menu Insert New Slide (hoặc Ctrl + MI). 

+ Tiếp tục nhập nội dung vào bản trình chiếu. 

- Xóa một bản trình chiếu: 

+ Chọn bản trình chiếu muốn xoá. 

+ MỞ menu Edit Delete Slide. 

2.3. Đưa các đối tượng vào các bản trình chiếu (Slide): 

2.3.1. Chèn âm thanh: 


a. Đưa âm thanh vào trang chiếu bằng cách ghi trực tiếp thông qua Micro 
cắm vào đường Micro của Card âm thanh của máy tính: 


_Record 9ound xÏ 
Wame: tậntệpânthah| 
Total s0und length, 
BmnN 


- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 


- Menu Insert Movies and Sounds Record Sound xuất hiện hộp thoại: 
Ghi tên tệp âm thanh vào hộp Name. 

Ghi xong nhấn Stop 

Record (bắt đầu thu âm thanh). 

- Biểu tượng âm thanh sẽ hiện trên trang trình diễn: 

‹$ 


b.Chèn một đoạn âm thanh đã được lưu trong máy hoặc từ các đĩa khác: 


[x] © - Za|@ X Bã £8- roas~ 


My Recerk 
Döcumerts 


Desktop 


Mự Computer. 


S¿ Fie name [” tem 
ty Netuork 
Pacee FlESOFVPE |soundies Km = 


- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 


- Menu Insert Movies and Slide Sound From File xuất hiện hộp 
thoại:Ví dụ: 


+ Thư mục chứa đoạn âm thanh muốn chèn là: NHAC XUAN 


+ Chọn đoạn âm thanh muốn chèn: Happy New Year 


+ Nhấn OK. 


- Xuất hiện hộp thoại: Microsoft Office Powerpoint Chọn When 
Clicked. 


- Biểu tượng âm thanh sẽ hiện trên trang trình diễn: 
c.Chèn một đoạn âm thanh có sẵn trong Microsoft Clip Gallery: 
- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 


- Menu Insert Movies and Slide Sound From Clip Organizer (hoặc 
Sound From Gallery) Chọn âm thành muốn chèn. 


RecordNaration  _ j 
7. 
Quality; [untitled] 

DEkuse: - 10kiRecond 

Free disk space: 3630 MB (an C:1) : 

Max record time: 5755 minutes Set [icrophone Level... 
Change Quality... 


Tip 
zÿÿ_ Adjust quality settings to achieve desied sound quality and disk usage. Higher 
⁄ recording quality uses more disk space. Large narrations should be linked for better 


[ lLknarations in: C¡\...\Mr. TuongMy Documents\ 


- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 


- Chọn Menu Slide Show Record Narration xuất hiện hộp thoại Record 
Narration: 


+ Nhấn Set Microphone Level. 
+ Nhấn OK. 


+ Nhấn First Slide: Thuyết trình trang đầu tiên. Nhấn Current Slide: Bắt 
đầu bằng một trang bất kỳ được chọn. Hãy thuyết trình vào Micro, rồi 
nhấn chuột để tiếp tục trang mới. Cứ như thế thuyết trình cho đến hết 
bài. 


- Để lưu trang chiếu có thuyết trình: Nhấn Save (trong Microsoft Office 
Powerpoint). Nếu không muốn lưu: Nhấn Don't Save. 


2.3.2. Chèn hình ảnh: 

a. Chèn hình ảnh từ Clip Art: 

- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 

- Menu Insert Picture Clip Art 

- Chọn ảnh muốn chèn Insert Close (đóng lại). 
b. Chèn hình ảnh từ Internet: 


- Mở trang Wed có hình ảnh cần chèn Chọn ảnh muốn chèn Nhấn 
Save Picture As Đặt tên cho hình ảnh muốn chèn Chọn Save. 


- Tại bài trình diễn: Menu Insert Picture FEromEile Chọn ảnh đã lưu 
Insert. 


c. Chèn hình ảnh có sẵn trên máy hoặc từ các đĩa tra cứu khác: 
*Hiệu quả đạt được: 


Địa lý lớp 10, Bài 28, mục I (trang 107-108): Các cây lương thực trên thế 
giới, trong đó có một sỐ cây nhƯ: lúa mỳ, lúa mạch, đại mạch, cao 
lương...nằm chủ yếu ở vùng ôn đới và cận nhiệt đới. Đối với học sinh 
chúng ta có lễ chưa biết nhiều về các loại cây này. Vì vậy, trong khi dạy 
phần này, giáo viên nên dưa ra một số hình ảnh về các cây lương thực 
trên, để học sinh nhận biết được đặc điểm cũng như hình dáng của các 
loại cây này. Hoặc trong bài 9, mục II, phần 1 (trang 32-33): Quá trình 
phong hoá lý học, hoá học, sinh học, giáo viên có thể đưa vào một số hình 
ảnh minh hoạ cho các quá trình này. 


*Các bƯỚớc tiến hành: 


- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 


- Menu Insert Picture FromEile xuất hiện hộp thoại Insert Picture 
Chọn ảnh cần chèn Chọn Insert. 


Ví dụ: + Trong hộp Lock in: HÌNH ẢNH MINH HOẠ 
+ Chọn hình ảnh muốn chèn: Hangdong2 
+ Nhấn Insert. 


2.3.3.Chèn một đoạn nhạc từ đĩa CD: 


[InsetCDAudia. 8 


Clip =selectiora 


Start at track: 1 
End at track: 1 


==concl= 


0) 


tirne: ñn:nœ 
tine: 0:00 


6 


seconds 


Play options 
{L lLoap uintil seoppedi 


Souinci »olLirne: 


Display options 
[L lHide sound icon during slide show 
TrfForrnatiorr 
ToEal playing tine: G:1G 


File: [CD Auclio] 
[ ©œKk ] [ Cancel 


- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 


- Menu Insert Movies and Sounds Play Audio CD Track xuất hiện hộp 
thoại Insert CD Audio: 


+ Xác định phần nhạc muốn chèn. 


+ Xác định thời gian bắt đầu:Start at track và kết thúc: End at track. 
+ Nhấn OK. 

- Biểu tượng CD xuất hiện trên màn hình: 

c7 

2.3.4. Chèn một đoạn phim (Video): 

a. Chèn một đoạn phim có sẵn trong Microsoft Clip Gallery: 


- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 


- Menu Insert Movies and Sounds Movie Erom Clip Organizer (hoặc 
Movies From Gallery) Chọn đoạn phim cần chèn. 


b. Chèn một đoạn phim đã được lưu trong máy hoặc từ các đĩa khác: 
*Hiệu quả đạt được: 


Địa lý lớp 10, bài 16, mục II: Thuỷ triều. Qua hai hình vẽ 16.2 và 16.3 
(trang 60) cùng với lời giải thích của giáo viên, học sinh có thể hiểu được 
vì sao: Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất nằm thẳng hàng thì giao động 
thuỷ triều lớn nhất. Khi Mặt Trăng, Mặt Trời, Trái Đất ở vị trí vuông góc 
thì giao động thuỷ triều nhỏ nhất. Tuy nhiên để cho học sinh hiểu và 
khắc sâu vào trí nhớ của mình hơn, giáo viên có thể cho học sinh xem 
đoạn phim: “Hiện tượng thuỷ triều” để giải thích sâu hơn vì sao lại có 
hiện tượng này. 


*Các bƯớc tiến hành: 


- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 


- Menu Insert Movies and Sounds Movie From File xuất hiện hộp 
thoại Insert Movie: 


Ví dụ: 

+ Chọn thư mục chứa đoạn phim muốn chèn: VIDEOS 

+ Chọn đoạn phim muốn chèn: HIỆN THƯỢNG THUÝ TRIỀU 

+ Chọn OK. 

Cũng bằng cách làm này, giáo viên cũng có thể chèn một số đoạn phim 
để minh hoạ cho bài giảng cỦa mình thêm sinh động. Ví dụ: Khi giáo 
viên nói về một số con sông lớn trên Trái Đất như con sông Nin, sông 
Amadôn, sông lênitxây...giáo viên có thể cho học sinh xem một số đoạn 
phim có nội dung nói về các con sông này. 

2.3.5. Chèn bản đồ (Map): 

- Mở MaplInfo (đã được cài đặt) Chọn bản đồ muốn chèn. 

- Mở menu Edit  Copy Map Window. 

- Quay lại trang trình chiếu (Slide) Nhấn chuột phải Chọn Paste. 

- Cuối cùng thực hiện việc chỉnh sửa bản đồ theo ý muốn. 


2.3.6. Chèn biểu đồ hoặc đồ thị: 


*Hiệu quả đạt được: 


Địa lý lớp 10, bài 24, mục III, phần đặc điểm của Đô thị hoá: Dân cư 
thành thị có xu hướng tăng nhanh. Khi nhận xét về sự thay đổi tỈ lệ dân 
cư thành thị và nông thôn trên thế giới trong thời kỳ 1900-2005, học sinh 
có thể dựa vào bảng 24.3 trang 95 để nhận xét. Nhưng nếu giáo viên có 
thể cụ thể hoá các số liệu trong bảng 24.3 trên một biểu đồ hình cột, thì 
học sinh nhìn vào đó dễ dàng nhận xét hơn là khi nhìn vào bảng số liệu 
để nhận xét. 


*Các bƯỚc tiến hành: 


- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 

- Menu Insert Chart xuất hiện hộp thoại: Đây là bài mẫu. Để thay thế 
các số liệu mâu này bằng cách nhấn chuột vào các ô trong bảng dữ liệu 
rồi ghi số liệu, thông tin mới. 

- Để thay đổi kiểu bản đồ: 


Mở menu Chart Chart Types Xuất hiện hộp thoại Chart Type: 


+ Chọn kiểu biểu đồ muốn chèn trong Standard Types hoặc trong Custom 
Types. 


+ Chọn OK. 


ốc: 
LLu2ieu mm 2LSIgBUAI 


&„-a,2/.2uIBl2mI,zuIHUEIEL,..Bl ICGLA,suuilEZ2ã 2c 
Tỉ lệ dân cư thành thị và nông thôn 
ì ọ. trên thế giới, thời kỳ 1990-2005(%) 


EINÔNG THÔN 


BE THÀNH THỊ 


0 
1900 1950 1970 1980 1990 2005 


==r== s 


pm. 
BE) haaeneếễ NGIWESDEEDRRNSoaaeễếễê TẼ⁄"]ÏÍ“"ÍỐn 5 am, 


- Ghi tiêu đề cho biểu đồ và các trục toạ đỘ: 

Mở menu Chart ChartOptions Titles (trong hộp thoại Chart Options). 
Sau khi ghi đầy đủ các thông tin cần thiết trong Titles, cuối cùng nhấn 
OK. 

2.3.7. Chèn sơ đồ: 


- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 


- MỞ menu Insert New Slide Chọn kiểu sơ đổ muốn chèn (hoặc Mở 
menu Insert Picture ganization Chart). 


- Ghi các thông tin vào sơ đồ bằng cách nhấn chuột vào ô: Click to add 
text. 


2.3.8. Chèn chỮ nghệ thuật: 
- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 


- Mở menu Insert Picture WordArt xuất hiện hộp thoại WordArt 
Gallery. 


- Chọn mẫu muốn chèn Chọn OK xuất hiện hộp thoại Edit WordArt Text 
Ghi đoạn văn bản muốn chèn vào trong hộp thoại. Sau đó chọn Font, 
Size cho thích hợp Chọn OK. 


2.3.9. Vẽ hình trên các trang trình chiếu: 
- Chọn trang trình chiếu muốn chèn. 


- MỞ menu View Toolbars Drawing Thanh Drawing sẽ xuất hiện ở 
góc trái dưới màn hình. 


- Dùng các lệnh và công cụ trên thanh Drawing để vẽ và định dạng đối 
tượng cho phù hỢp. 


2.4. Tạo siêu liên kết: 


Insert Hyperlink (2Jb3 
Link to: Text to display: ngành của khi dạng người có kích thước khá lớn tuổi Mioxen (thuý 


lD) Lockin: >3. Local Disk (E: & 
". . Laok in: s Local Disk (E:} xÌ li 
SaPạe ˆ 


Place in This 
Dacument: 


Create New 
Documeni. 


ñddress: (E:|DaNang.pdf 


E-mail äddress 


C=¬E== 


- Chọn một từ, một câu, một đoạn văn bản hoặc một hình ảnh...cần liên 
kết với các thông tin khác trong bản trình chiếu hoặc ở các file khác đã có 
trong máy. 


- MỞ menu Insert Hyperlink (hoặc Ctrl +K) xuất hiện hộp thoại Insert 
Hyperlink: 


+ Chọn file cần liên kết tới. 

+ Chọn OK. 

2.5. Lưu bài trình chiếu: 

MỞ menu File Save As: 

+ Chọn thư mục cần lưu trong hộp: Save in. 

+ Trong hộp Eile name: Ghi tên bài trình chiếu. 

+ Chọn Save. 

2.6. Trình chiếu các Slide: 

- Mở Microsoft PowerPoint_ mở file cần trình chiếu. 
- Mở menu Slide Show_ View Show (hoặc nhấn F5). 


3. Kết luận: 


Các phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật dạy học hiện đại ngày nay đã 
thâm nhập ngày càng sâu vào các hoạt động của nhà trường. Chúng 
không những làm thay đổi các phương pháp dạy học truyền thống mà còn 
đổi mới cả nội dung dạy học, mở ra khả năng lĩnh hội tri thức khoa học 
với chất lượng cao và tốc độ nhanh. Bài viết này có thể giúp ích một 
phần nào đó cho các bạn sinh viên Sư phạm Địa lý sau khi tốt nghiệp ra 
trường nhận công tác Ở các trường phổ thông có sử dụng trình chiếu 
PowerPoint trong dạy học Địa lý. 


Tác giả: NGUYÊN THANH TƯỞNG, GV KHOA ĐỊA LÝ - TRƯỜNG 
ĐHSP ĐÀ NĂNG. 


ĐT: 0983.429.926 


ICDL 
Chương trình tin học căn bản luyện thi chứng chỉ ICDL (International 
Computer Driving License). Chương trình gồm 7 module: 1. Information 


System Concept 2. Dsing Computer 3. Word Processing 4. Speadsheet 5. 
Presentation 6. Database 7. Internet anf Email 


